
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



Bí quyết để có thể hình đẹp - xả c 
quả 

Tác giả Ểế Quân Lương 

Nhiều bạn tập thể hình còn mơ hồ về khái niệm xả cơ (Bulking) và siết cơ (Cutting), nhất là với những bạn mới bắt 
đầu tập thể hình. Trong bài viết này, Thể Hình Nam sẽ giúp bạn hiểu rõ 2 khái niệm này, cũng như bí quyết áp dụng 
để nhanh chóng có được thể hình như ý. 



xả co (Bulking) và siết co (Cutting) là gì? 


Xả Cơ và siết Cơ là 2 quá trình hoàn toàn trái ngược nhau. 


• Xả cơ là quá trình tập luyện và dinh dưỡng theo 1 chế độ riêng để cơ bắp được gia tăng tối đa trong thời 
gian ngắn nhất. 

• Còn siết cơ là quá trình tạo nét cơ bắp, giảm cân giảm mỡ theo 1 giai đoạn ngắn nhất có thế. 


Rất ít người có kiến thức về cách tập thể hình đúng đắn đế thành công trong quá trình xả cơ (bulking) hoặc siết cơ 






(cutting). 


Họ có thể biết cách làm thế nào đế giảm cân nhưng thực sự không biết làm sao đế giữ được những thành quả mà 
họ đã luyện tập vất vả để có được. 

Ngược lại, người ta có thể biết được cách để tăng cân nhưng họ cần biết cách tăng cân mà không trở nên quá béo. 

Tôi sẽ nêu ra một số điều căn bản về bulking (xả co) và cutting (siết co) để bạn có thể áp dụng cho quá trình luyện 
tập tiếp theo của mình. 


• Các chuyên gia và vận động viên thể hình chuyên nghiệp trên thế giới khuyên rằng, để đạt được kết quả tập luyện 
nhanh chóng và hiệu quả nhất, bạn nên thực hiện chế độ xả co và siết co riêng biệt. Ví dụ như đầu tiên bạn xả co 
để tăng co tối đa, sau đó mới siết co để tạo nét, giảm mỡ. 

• Tuy nhiên, nhiều bạn lại cố gắng thực hiện chế độ xả co và siết co cùng lúc. Ví dụ như nhiều bạn muốn tăng cân, 
tăng co, nhưng lại đồng thời muốn giảm mỡ. Hoặc muốn tăng co nhanh nhưng lại không muốn tăng cân. Điều này 
sẽ khiến bạn lâu có kết quả; và rất vất vả trong việc thực hiện chế độ dinh dưỡng & tập luyện. 


Xả cơ hiệu quả như thế nào? 

Bulking chỉ đon giản là ăn nhiều calorie hon lượng bạn thường ăn, nhưng nó hoàn toàn không đon giản như vậy. 

Lượng calorie này cần phải lấy từ những thức ăn lành mạnh và tránh xa những đồ ăn vặt như pizza, khoai tây rán ... 
Một phần khác của bulking chính là bạn phải xác định được chỉ số BMR (Tốc độ trao đối chất co bản). Chỉ số BMR là 
lượng calories bạn đốt nếu bạn nằm im trên giường cả ngày. 

Ban đầu bạn nên ăn tăng thêm 500 calorie so với lượng bình thường. Nếu thấy rằng bạn đang tăng quá nhiều mỡ sau 
tuần đầu, hãy số đó giảm xuống còn 300 calorie. Nếu bạn thấy co thể không to hon, hay tăng số này lên 700 calorie. 


Siết cơ hiệu quả như thế nào? 

Trong quá trình siết co (cutting), điều quan tâm lớn nhất của bạn là hạn chế tối đa tình trạng mất co. Đây là lý do tại 
sao không nên nhịn ăn quá nhiều và giảm cân thật nhanh, vì như vậy bạn sẽ mất số co bắp mà bạn vất vả luyện tập 
để có được. 


Để bắt đầu, bạn hãy giảm khoảng 300 calorie mỗi ngày so với BMR của bạn. Bạn có thể điều chỉnh con số này tùy 
vào kết quả bạn đạt được nhưng 300 calorie là một khỏi đầu tốt. Bạn có thể ăn ít hon hoặc tập cardio nhiều hon một 
chút để đốt được lượng calorie này. 

Điều này tùy vào điều kiện và hoàn cảnh riêng của bạn. Để đảm bảo co bắp được nuôi dưỡng tốt và cung cấp đủ 
năng lượng cho co thể, bạn nên đảm bảo lượng protein (chất đạm) cung cấp cho co thể mỗi ngày. 


Tính BMI ngay nào! 


Khi nào Xả cơ và khi nào Siết cơ ? 




Xem thêm: 

• 74 Bài tập bụng buổi sáng cùng Niv Zinder 

• Bỏ tập thể hình, đến khi nào thì mất dáng? 

• Giảm cân, giảm mỡ với 5 động tác đơn giãn 


Thích 4‘UÌ' M Lifte N / ,t 5lrhGre f 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


THEHÌNHNAA/I.COA/1 

No PAIN NO GAIN 



Có thể bạn thích 



4 mẹo luyện tập thể hình dành cho n... 






Tập thể hình kèm tạ chân giúp tăng ... 



5 lưu ý giúp tránh chấn thương khi ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Tăng cơ bắp bằng trái cây, tại sao không ? 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 +1 Recommend this on Google 


1 nhận xét 


Googk+ 



Thêm nhận xét 


Nhận xét hàng đầu V 




Quân Lương qua Google+ 47 phút trước - Được chia sẻ công khai 

Bí quyết đẽ’ có thể hình đẹp - xả cơ và Siết cơ hiệu quả 

Nhiều bạn tập thể hình còn mơ hồ về khái niệm xả cơ (Bulking) và siết cơ (Cutting), nhất 
là với những bạn mới bắt đầu tập thể hình. Trong bài viết này, Thể Hình Nam sẽ giúp bạn 
hiểu rõ 2 khái niệm này, cũng như bí quyết áp dụng để nhanh chóng có được thể h... 


+1 -Trả lời 


Bạn tìm gì hôm nay... 




Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIÊU NHẤT 







Bài tập mông cho nam hiệu quả chỉ với 8 phút 



Bài tập thân trên của "ông hoàng body" Joe Manganiello 



1 5 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 








Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Video 1 6 bài tập thể hình giúp nam giới có khuôn ngực tuyệt đẹp 



Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



14 Bài tập bụng buổi sáng cùng Niv Zinder 








9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CỔ TRƯỚC LƯNG NGỰC 

BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THỂ ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC LỊCH TẬP THỂ 

TAY HỢP HÌNH YỎGA HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ TẬP THỂ HÌNH TẠI V[DEO THỂ 

HÌNH NHÀ HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• 1 0 cách trị mụn bọc nhanh nhất và cực kỳ hiệu quả ngay tại nhà 

Bạn đang tìm kiếm cách trị mụn bọc nhanh nhưng chưa được? Mụn bọc gây ra nhiều triệu chứng... 

• Gợi cảm với xu hướng áo Camisole cho nàng ngực nhỏ 

Nếu bạn là người sở hữu thân hình "cò hương" cùng bộ ngực nhỏ, đừng quá tự tỉ vì... 

• Mách bạn 8 vị trí lưu giữ nước hoa lâu nhất trên cơ thể 

Nước hoa chính là một trong những "vũ khí" lợi hại để tạo nên sực quyến rũ cho người... 

• Bí quyết giảm cân với 3 lít nước của nữ sinh dân tộc Mường 

Cô gái dân tộc Mường với chiều cao khiêm tốn nhưng lại có cân nặng quá khố. Động lực... 

• Cách làm trắng da bằng rượu gạo chỉ sau 7 ngày 

Làn da trắng hồng chính là điều mong ước của phần đông phụ nữ Châu Á. Có rất nhiều... 


THỂ HÌNH 









ÂM NHẠC - "MÓN ĂN" KHÔNG THẾ THIẾU CHO NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 


I Gơugic™ Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


J PARALLEL BAR DIPS - CHỒNG ĐẨY TRÊN XÀ KÉP 

25.01 .201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Parallel Bar Dips. Học kỹ thuật đúng cho bài tập chống đẩy với xà... 


THẢM TẬP YOGA TRUNG QUỐC có CHỨA CHẤT ĐỘC 

03.04.201 6 - 0 Comments 

Thảm tập yoga xuất xứ Trung Quốc chứa chất độc hại SCCPs ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng vẫn được bày... 


ụịr POWER CLEAN - BÀI TẬP POVVER CLEAN 

1 0.02.201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Povver Clean. Học kỹ thuật đúng cho bài tập povver clean này qua... 


Bài mới 


ị bíquyếtđểcóthểhìnhđẹp-xảcơ vàsiểtcơ hiệuquả 

i A M\ 


Nhiều bạn tập thể hình còn mơ hồ về khái niệm xả cơ (Bulking) và siết... 
2 ^" TĂNG Cơ BẮP BẰNG TRÁI CÂY, TạI sao không ? 



Lo lắng về việc quá tải đường tructose và cacbohydrat có thể sẽ khiến... 

3 ' ' 14 BÀI TẬP BỤNG buổi sáng cùng niv zinder 


Mỗi sáng ngay khi thức dậy, bạn vẫn có thể thực hiện ngay 6 bài tập... 


Bài yêu thích 







1 1 BÀI TẬP Cơ BỤNG 6 MÚI ĐẸP NHẤT CHO PHÁI MẠNH TẠI PHÒNG GYM 

^ òèp nhẪt 

24.02.201 6 - Comments Disabled 

Bạn đang muốn tỏ rõ bản lĩnh đàn ông bằng thân hình rắn chắc vạm vỡ? Hãy đến với 1 1 bài tập cơ bụng 6 múi... 

i & BẬT Mí PHƯƠNG PHÁP TẬP cơ BỤNG 6 MÚI ĐẸP TRONG 4 TUẦN CHO NAM 

«.Ị»S; 29.02.201 6 - Comments Disabled 

Liệu bạn có thể có vùng cơ bụng săn chắc chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi? Hoàn toàn có thế nhé! Sau đây là 2 cách... 

PHƯƠNG PHÁP ĂN KIÊNG TLC GIẢM CHOLESTEROL VÀ GIẢM CÂN 

g - ^ 1 5.02.201 6 - Comments Disabled 

Bạn sẽ giảm lượng LDL cholesterol xấu 8 đến 10 phần trăm trong sáu tuần, đây là điều mà phương pháp ăn kiêng... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 


Q) Chat với chúng tôi! 



